Một Tình Bạn Cao Cá 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Một Tình Bạn Cao Cả 


Lý Lạc Long 
Một Tình Bạn Cao Cả 
Phỏng dịch theo "No Greater Love" của Col. John W. Mansur 


Một em bé mồ côi, một kết quả bi thảm sau những đợt mọt- 
chê pháo kích vào trại cô nhi và một việc làm can đảm vì 
tình thương cho bạn của em bé đó, kết hợp lại với nhau để 
hình thành câu chuyện này. Tôi không biết chắc chắn có 
được bao nhiêu phần trăm chỉ tiết đúng với sự thật mà tôi 
đã được kể cho nghe, nhưng người kể nói đây là một câu 
chuyện thật đã xảy ra. Và có thể tất cả mọi chỉ tiết tôi đã 
nghe đều đúng như sự thật vì trong chiến tranh thì chuyện 
lạ gì cũng có thể xảy ra được. Câu chuyện này đã làm tôi rất 
cảm động, và dù thời gian qua đã lâu, mỗi lần nhớ lại vẫn 
làm mắt tôi ướt. 

Những đợt mọt-chê pháo kích vào ngôi làng nhỏ đó có rơi 
đúng mục tiêu như kế hoạch đã định của người bắn không? 
Nhưng dù mục tiêu nào đã được chọn thì cũng không còn 
dấu vết nào để biết trong cái bối cảnh bi thương của chiến 
tranh Việt Nam. Sự thực, thì những viên đạn mọt-chê đó đã 
rớt vào trại cô nhi của một nhóm Công giáo thiện nguyện, 
không biết rõ tên. Những thiện nguyện viên và vài cô nhi đã 
bị chết ngay trong lúc pháo kích, một số cô nhi khác thì bị 
thương tích, trong số này có một em bé gái, khoảng 8 tuổi . 
Vì những thiện nguyện viên đã chết, không có người để 
chăm sóc những cô nhi, dân làng đã giúp đở rất tận tâm, họ 
cho người chạy qua một thị trấn nhỏ bên cạnh, vì nơi này có 


thể liên lạc bằng truyền thanh với quân đội Hoa Kỳ, để nhờ 
giúp đỡ về y tế. Nhưng cũng phải vài giờ sau thì người của 
quân đội Hoa kỳ gởi giúp mới đến nơi . 

Đoàn cứu thương của quân đội Hoa kỳ chỉ vỏn vẹn có hai 
người: Một bác sĩ trẻ và một nữ y tá cũng cỡ cùng tuổi của 
Hải quân Hoa kỳ. Họ đến bằng xe Jeep và chỉ đem theo với 
họ những dụng cụ cứu thương cần thiết cho lúc khẩn cấp. 
Xem xét sơ qua những cô nhỉ bị thương, họ nhận thấy em bé 
gái là ở trong tình trạng nguy kịch nhất, có thể chết vì bị 
mất máu và khích động. Muốn cứu sống em bé là phải tiếp 
máu nhưng họ không có sảẳn "plasma" (huyết tương). Vì vậy, 
cách duy nhất để cứu em bé gái, là họ phải dùng máu của 
những người đang ở hiện trường để tiếp máu cho em bé. 
Sau cuộc thử máu để tìm loại máu thích ứng thì người bác sĩ 
và cô y tá không có loại máu giống mà chỉ một số cô nhi, 
không bị thương tích, ở đó có loại máu giống như máu của 
em bé gái bị thương. 

Người bác sĩ thì chỉ nói được chút đỉnh tiếng Việt pha tiếng 
Anh, cô y tá thì cũng chỉ nói được chút tiếng Pháp mà cô đã 
học ở bậc trung học, còn các em bé thì không biết tiếng Anh 
và chỉ biết chút đỉnh tiếng Pháp. Bác sĩ và cô y tá đã cố 
gắng tìm cách, dùng mọi ngôn ngữ chung mà họ có thể tìm 
được, kể cả những "điệu bộ" mà họ vừa chợt nghĩ ra, để giải 
thích với các em cô nhi đang ở trong tình trạng hốt hoảng và 
lo sợ, hiểu, là nếu không có máu để tiếp máu cho em bé gái 
thì em bé gái chắc chắn sẽ chết. Và cuối cùng,họ hỏi có em 
cô nhi nào tình nguyện hiến chút máu để cứu em bé gái 
không? 


Các em cô nhi chỉ im lặng nhìn họ với những cặp mắt mở to 
và không chớp, trước yêu cầu "hiến chút máu" này. Mạng 
sống của em bé gái thì như chỉ mành treo chuông, không có 
máu thì em bé gái chắc chắn sẽ chết, và họ chỉ có thể lấy 
máu nếu có em cô nhi nào tình nguyện cho. Sau những giây 
phút im lặng ngột ngạt, thì có một bàn tay nhỏ run rẩy giơ 
lên, bỏ xuống và giơ lên trở lại. 

"Ô, cám ơn ! " cô y tá mừng rỡ nói to lên bằng tiếng Pháp . 
Và hỏi : " Em tên gì?" 

"Hùng", tiếng của cậu bé lẩm nhẩm trả lời . 

Cô y tá vội vã đặt Hùng nằm lên băng-ca, sát trùng một 
cánh tay của em với rượu cồn và bác sĩ chích một mủi kim 
vào mạch máu của cánh tay Hùng để lấy máu. Trong lúc đó 
thì Hùng nằm yên, im lặng và cặp mắt thì mở to không 
chớp. Một khoảnh khắc sau, thì họ nghe những nấc đứt đoạn 
từ cậu bé và thấy cậu bé đang vội vã che mặt với bàn tay 
còn lại. 

"Có đau không Hùng ?", người bác sĩ vội hỏi. Hùng lắc 
đầu,nhưng một lát sau thì họ nghe tiếng nấc khác từ cậu bé 
nữa và thấy Hùng cũng đang cố gắng che dấu là em đang 
khóc. Bác sĩ lại hỏi em là mủi kim đang dùng để lấy máu 
trên cánh tay có làm em đau không thì Hùng cũng lắc đầu 
để trả lời . Nhưng lúc này thì những tiếng nấc cách quảng đã 
nhường chổ cho những tiếng khóc thầm liên tục, mắt em thì 
nhắm kín, và em cho cả nắm tay vào miệng để cố ngăn 
không cho tiếng nấc thoát ra. 

Người bác sĩ và cô ý tá Mỹ rất lo lắng vì họ biết mủi kim 
không thể nào làm cho cậu bé đau được, nhưng rõ ràng là 


phải có cái gì không ổn ở đây. Cũng may mắn, ngay lúc đó, 
một cô y tá người Việt vừa đến để tiếp cứu thương. Thấy 
Hùng đang khóc và chịu đựng một cách khổ sở, cô liền ngồi 
xuống nói chuyện ngay với em. Vừa nghe cậu bé nói, vừa 
vuốt trán, vừa giải thích cho cậu bé bằng một giọng êm ái, 
bảo đảm. Một lúc sau thì thì cậu bé ngưng khóc, mở mắt và 
nhìn cô ý tá người Việt một cách hoài nghi. Cô y tá người 
Việt lại gật đầu và vẻ mặt của cậu bé như đã trút được một 
gánh nặng nghìn cân. 

Ngước lên nhìn những người bạn đồng nghiệp Mỹ, cô y tá 
người Việt khẽ giải thích : " Cậu bé nghĩ rằng cậu bé sẽ chết. 
Cậu hiểu lầm hai bạn. Cậu bé tưởng hai bạn yêu cầu cậu 
cho hết tất cả máu của cậu thì mới cứu sống được bé gái." 
"Nhưng tại sao cậu bé lại tình nguyện hiến máu?" cô y tá Mỹ 
hỏi. 

Cô y tá Việt lập lại câu hỏi trên bằng tiếng Việt với cậu bé. 
Và nghe câu trả lời ngắn gọn, đơn giản từ Hùng: "Vì nó là 
bạn cháu". 

Chúa Jesus đã nói: “Không ai có tình thương lớn hơn tình 
thương của người hy sinh mạng sống của mình cho bạn hữu” 
(John 15:13). 

Lý Lạc Long (15/7/2005) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy:Lý Lạc Long - TTL 

Nguồn: Vnthuquan - Thư viện online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 2 năm 2006 


